07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 
Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Nhà Thơ Việt Nam 


[a.Com 


Thơ Buồn Cuộc Sống 
Thơ Buồn Tình Yêu 
Thơ Hay Ngày Lễ 


Đón Giảng Sinh nhận 


Thơ Về Hoa 
Nghỉ dưỡng cùng Palynia Group vài Thơ Về Quê Hương 


Thơ Việt Nam 


Palynia Group Tìm hiểu tỉ 


Trang Chủ » Thơ Ngắn » Thơ Noel Buồn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buôn &. 
Cô Đơn 


' YÝŠ 5. Vui Đón Giáng Sinh - Nhận 
& Nguyễn Văn Hiệp #3» 0 Thật Đỉnh 


Palynia Group Tìm hiểt 


Mục Lục Bài Viết 
Chùm Thơ Tình Buồn Đêm Noell 


Lại một mùa giáng sinh về, không khí vui tươi tràn đầy sức sống của mùa noel làm người ta cảm thấy 
yêu đời hơn và hạnh phúc hơn. Thời điểm giáng sinh là lúc tiết trời rét đậm, rét hại nhưng không thể 
ngăn cản sự nhộn nhịp mua sắm, hẹn hò, và cùng nhau tận hưởng không khí vui vẻ trước khi kết thúc 


một năm. 





66 Một người bình thường như bao 


người..." 


Thời Trang YaMe.vn 


YaMe.vn 


Subscribe to Blog via 


Giáng sinh về mang đến sự ắm áp, hạnh phúc và những phút giây tuyệt vời bên nhau. Tuy nhiên, không Email 
phải ai trong chúng ta cũng may mắn tận hưởng một mùa giáng sinh trọn vẹn, ấm áp, hạnh phúc vốn có 
của nó. _Ở đây, chúng tôi muốn nói đến những người đã và đang yêu... nhưng đó là tình yêu đơn 


» Enter your email address to 


thi tình nẫm v/Â hình: hav/ vn niần hưằvn là eip nÂ lan tráng văng 


& (50.000 


D4... r2 NHƯ ơ F 


htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 





1/22 


07:56, 16/12/2021 


Home ẢnhĐẹp 8§#§HìnhNền S2TìnhYêu  ®? Danh Ngôn 


Giáng Sinh Buôn — Tác Giả: Nguyễn Thị Bích Sen 


Giáng sinh về sao anh chẳng ghé qua 
Để em ngóng dưới hiên nhà buốt lạnh 
Lời ước hẹn cùng nhau nghe kinh Thánh 
Noel buồn em cô quạnh vì đâu? 


Tình yêu ta đã lỡ mất nhịp cầu 
Nằm yên nghỉ dưới đáy sâu mãi mãi 
Phút đưa tiễn chẳng quay đầu nhìn lại 
Bởi biết rằng mình rồi phải chia ly 


Năm tháng qua những nỗi nhớ ôm ghì 
Bài ca Thánh chia người đi đôi ngã 
Đêm noel sao phố phường buồn lạ... 
Bước thẫn thờ nghe tiếng lá nhẹ rơi 


Bài Thánh ca ai hát chẳng vẹn lời 
Còn dang dở bỗng tàn hơi tắt lịm 
Bàn tay nhỏ buông hờ trên bàn phím 
Người chẳng về nên kỷ niệm cũng tan 


Đêm noel, đời hạnh phúc ngập tràn 
Từng đôi dạo... em miên man nỗi nhớ 
Dưới chân Chúa em trách Người sao nỡ 
Chia cắt mình để duyên nợ phôi pha. 


Đêm Giáng Sinh — Tác Giả: Vũ Thư Lê 


Thánh thót chuông ngân vọng giáo đường 
Chìm trong khói nhạt phủ màn sương 
Lung linh ngọn nến lòng mong ước 
Tiếng nhạc trầm vang dạ nhớ thương 


Vẫn biết ta mang hồn ngoại đạo 
Còn em thánh thiện mộng đời thường 
Thiên thần nhỏ bé đêm đông giá 


Ấm áp tình ai mãi vẫn vương 


Giáng Sinh Buôn — Tác Giả: Hoàng Trọng Lợi 


Giáng sinh vắng bóng người yêu 
Ta lẻ bước trong buồi chiều chuông đỗ 
Ngân từng hồi nghe tim vụn vỡ 
Anh chưa kịp về để lỡ buồn vương 


Noel buồn khao khát yêu thương 
Giáo đường xưa thiếu mùi hương ai đó 


Cho xót xa ngầu mắt đỏ 


ÑiiES:t1z2c8/122v72-vA00300412720y222802562460u9:10255ann:ciiodiirtzocvcssagZseeEskaiLic4/S46ccscs(2972v2Ee 


D4... r2 NHƯ ơ F 


htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 





Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


(Z Status 8 Thơ Ngắn 

Nhà Thơ Việt Nam 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Thơ Buồn Tình Yêu 
Thơ Hay Ngày Lễ 
Thơ Về Hoa 

45+ Ảnh C s..- Giáng 

- Thơ Về Quê Hương 
Sinh Không 14, 2021 
Hinh Anhg. 759 Việt Nam Ầm Tin, 


Không Có Gấu Hài Hước & Bựa Tháng Mười 
Hai 13, 2021 


Sinh Buồn & Cô Đơn Tháng Mười Hai 11, 2021 


80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô 
Đơn & Lạnh Lễo Tháng Mười Hai 10, 2021 





Cuộc thi Thiết kế CV PRO do JobOKO 
CV Độc Đáo 


JobOKO.com - Tạo CV PRO 


Nhà Thơ Được Yêu Thích 
Xuân Diệu 
(1916-1985) - 336 Bài Thơ 


Xuân Quỳnh 
(1942-1988) —- 162 Bài Thơ 





Hàn Mặc Tử . 
(1912-1940) ~ 213 Bài Thơ 


2/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus @# Thơ Ngắn 





Nguyễn I : s 
N „ ` = F R 1835-49 Nhà Thơ Việt Nam 
Noel Buôn — Tác Giả: Đỗ Đức Nhuận 2g 
: __ Thơ Buồn Cuộc Sống 
Đã lâu rôi, chăng nhớ đên giáng sinh Huy Cận 
Vì cái lẽ, tự cho mình ngoại đạo (1919-20L Thơ Buồn Tình Yêu 
Cũng không còn, mối tình si một dạo 
Với người con “ngoan đạo”... xóm quê nghèo 5 Thơ Hay Ngày Lê ết 
a a 


. : - Thơ Về Hoa 
Đã lâu rôi, chăng còn được ôm eo 


Chạy xe đạp, để đèo em đi lễ Hoa Đẹp 
Chỉ lâu lâu, nghe mọi người họ kể 


Thơ Về Quê Hương 


: tui Hình Nền Nay 
Cô ây giờ lên bà, dâu rê hiên ngoan (22) Thơ Việt Nam 
Đã lâu rồi, làm bộ chẳng liên quan Hình Nền Điện Thoại Tình Yêu (24) 
Không tin nhắn, không luận bàn, thăm hỏi Hình Nền Điên Thoai Đẹp Nhất (26) 


Nhưng thực lòng, vẫn nguyện cầu mong mỏi 
sư ` Hình Xăm Nghệ Thuật Đẹp (27) 
Em gặp được người... giang giỏi hơn anh 

Hình Ảnh Buồn Về Tình Yêu (38) 


Cũng một phần lỗi tại bởi chiến tranh -- 
: Hình Anh Hoạt Hình Dễ Thương Kute 
Anh vào lính và trở thành bộ đội 


hx xỐ " (46) 
Hai đứa hai miên, cách xa vời vợi 
Em tuôi lấy chồng, đâu đợi được lâu Mùa Xuân (20) X 
Khi nhận tin, em đã bước qua cầu Chủ Đề Xem Nhiều Nhất 
Vui hạnh phúc. Lòng anh sầu biết mấy 
Và từ đó lẽ thường đời xô đầy - Mùa Xuân — Thơ Và Câu Nói Mùa Xuân 


Anh trở lại miền Nam.... ở đấy không và... 


Noel này lại buồn đến não nề * Mùa Thu — Thơ Và Câu Nói Mùa Thu 


Khi bỗng nhớ lời nguyện thề năm trước 
Thiên chúa ơi! Xin một lần ban phước 


Gặp được người đã bội ước tình conl o Hoàng Hôn — Viết Về Nỗi Buồn Hoàng Hôn 
z : À F +. ` ®##® Đêm - Nỗi Niềm Khi Đêm Về 
Giáng Sinh Buôn — Tác Giả: NGỌ... ...................ỒỖẶỐỐ22222222222 
Ộ : @ Khói Thuốc — Tâm Tình Màn Khói Trắng 
Noel buôn lang thang nơi phô llÌ CỔ — d.... {4 g ng ti Ki on đun gdiiiaepbiiaAlami rafiratringrigtiiiaeefecldiitrrtiieaeiieierfe 
Một mình anh lẻ bóng bước đơn côi ð Mưa ~ Nỗi Niềm Tâm Sự Về Mưa 
Phô đông người mà sao thây chơi vơi % Tuổi Trẻ — Viết Về Thanh Xuân 
Đêm lạnh giá sương mờ giăng hư nĐpC Á‹ CF ẤM la iu ii hi nu ti màn u00 52s va 


Hồn phiêu lãng đưa anh về xóm Đạo 
Nơi giáo đường mừng Thiên chúa giáng sinh "hs... .ẻẽ.ẻẻ.ẻốốẽốẽ.ẻ.ẽ hố 
Rực rỡ sắc màu tinh tú lung linh 
Ngài giáng thế nơi tinh cầu sao sáng 


Bài Thánh ca ngợi ca Chúa cao sang 
Dưới chân Chúa lời thỉnh cầu nguyện ước 
Phút nhiệm mầu xin được Người ban phước 


Cho con được gặp người con mến yêu 


, 50.000 


KidsPlaza. L vết. 


https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 3/22 





07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 
Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Lời thỉnh câu cho tình mãi bên lâu Nhà Thơ Việt Nam 
Giờ chỉ thây chuông giáo đường vang mãi 

Thơ Buồn Cuộc Sống 

... Giáng sinh buồn cho lòng thêm tê tái 


Đêm Thánh vô cùng - Một bóng đơn côi ... Thơ Buôn Tình Yêu 


Đêm Noel Buồn - Tác Giả: Kim Biếu Mh0iát/AisiBni 
: : : Thơ Về Hoa 
Chiêu noel sao lòng thây buôn khác lạ 
Thấy cuộc đời ôi trống vắng... cô đơn Thơ Về Quê Hương 
Anh ở xa nêu yêu chớ trách hờn 
Thơ Việt Nam 


Hãy cảm thông cho em người yêu dấu! 


Ở nơi đây luôn chúc anh vui vẻ 
Hảy yên lòng anh nhé chàng yêu ơi 
Em yêu anh mãi thương hết cuộc đời... 
Dù xa cách nhưng tình em vẫn nhớ 


Anh hãy gom nỗi nhớ cho gần... lại 
Để tim em được mãi... kề bên 
Tình chúng mình ngàn năm sẽ vững bền 
Đẹp lung linh như noel rực rỡ.... 


Giáng Sinh Một Mình — Tác Giả: Nguyễn Hoàng Hải Nam 


ệộn ràng không khí đón Noel 
Tôi nhớ một mùa đông rất quen 
Có gió, có mưa, lòng quạnh vắng 
Tìm em khi phố đã lên đèn 


Tôi không nghe thấy khúc hoan ca 
Ánh sáng chung quanh cũng nhạt nhòa 
Thăm thẳm giáo đường chân bước vội 

Thế rồi từ đó dấu người xa 


Có phải vì đông lạnh quá chăng 
Nên câu ước hẹn cũng lang thang 
Chuông nhà thờ đổ tôi quay gót 
Văng vẳng trong lòng một tiếng chuông 


Rồi giáng sinh qua, lại giáng sinh 
Lòng tôi chôn kín mối duyên tình 
Mỗi lần nhớ lại mùa đông ấy 
Chẳng hiểu vì sao lại... một mình! 


Đêm Noel — Tác Giả: Nguyễn Nhật 


Em đâu hỡi... Sài Gòn mong nhớ lắm 
Nhớ áo dài, nhớ tiếng gót chân quen 
Đêm mùa đông phố cũ đã lên đèn 


\H/¡2-:22Gá224122024 Z8 p-fsrozsvrsuya fEXIitiaslLosangzsriSukesprsriafe21g2c:gzvalLsgosza-Zszeze 


50.000 


D4.) y2 Nụ, : 


htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 





4/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 
Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Nhà Thơ Việt Nam 
Dù có muộn... yêu nhau tình vân tới 


Tựa đông tàn sẽ đến lúc sang xuân Thơ Buồn Cuộc Sống 
Khi tuyết tan chim líu hót trong ngần 
Hoa hé nụ cho ong tìm mật ngọt Thơ Buôn Tình Yêu 
: Thơ Hay Ngày Lễ 
Noel đên giáo đường chuông thảnh thót 
Thánh ca buồn gợi nhớ bóng hình em 


Thơ Về Hoa 
Đề hồn anh thấy một chút êm đềm 
Trong giá lạnh sao lòng ta ấm mãi Thơ Về Quê Hương 
Ầ z . z Thơ Việt Nam 
Tình Xa — Tác Giả: Bích Ngọc 


Noel này anh ở quá xa 
Chỉ có tình thương chẳng có quà 
Mong em nơi ấy luôn hạnh phúc 
Nhờ gió anh gửi chút tình xal 


Noel Buôn Nhớ Ai Rơi Lệ — Tác Giả: Kim Anh 


Hai đứa mình cùng quỳ dưới chân chúa 
Xin mãi được ở bên đời với nhau 
Từ kiếp này cho tới tận kiếp sau 

Mãi quấn nhau như cau trầu xanh thắm 


Nguyện một lòng mang trái tim gửi gắm 
Cho người mình yêu đến hết cuộc đời 
Như đôi chim mãi mãi không xa rời 
Dù dói khổ không thay lòng đổi dạ 


Lời nguyện cầu chúa có nghe không ạ 
Sao bây giờ chim xa tổ lìa đàn 
Cuộc tình đẹp giờ đây xa ngút ngàn 
Hai con người rẽ ngang ởi hai hướng 


Có lẽ yêu ai cũng từng mộng tưởng 

Túp lều tranh với hai quả tim vàng 

Có ai ngờ khi cuộc tình sang trang 
Mỗi con người viết lên câu chuyện khác 


Có một người ôm nỗi buồn man mác 
Nhớ một người “đã từng” rất đậm sâu 
Noel này người đang ở nơi đâu 
Có như tôi nguyện cầu người hạnh phúc 


Noel Một Mình — Tác Giả: Nguyễn Nhơn 


Noel đến đâu còn bao ngày nữa 
Nhà kế bên đã sắm sửa cây thông 
Lá xanh xanh phủ tuyết trắng bềnh bồng 


=0 ẺÖ 7.1.1.1 .1111.. 111... l.... 


(50.000 





KidsPlaza Í ~“ ⁄ 


https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 9/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 





Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Nhà Thơ Việt Nam 
Noel này lật lại những trang thơ 


Em viết tặng vào mùa noel trước Thơ Buồn Cuộc Sống 
Có chữ bị nhòe do màu mực viết 
Thể hiện tình em câu chữ ngọt ngào Thơ Buôn Tình Yêu 
¬- `. Thơ Hay Ngày Lễ 
Noel này lòng ta lại xôn xao 


Nỗi nhớ dâng cao khi em xa vắng 


Thơ Về Hoa 
Nắng trốn đi cho đông về thêm lạnh 
Phương trời xa em có hiểu vì sao Thơ Về Quê Hương 
Thơ Việt Nam 


Noel này chúng mình vẫn xa nhau 
Đêm thánh lễ không em nên buồn lắm 
Anh mong muốn mùa xuân về thật sớm 


Em trở về ta đoàn tụ bên nhau. 


NỊ/1/7/7T7, 


-- 2 li) - 0A dolalo No lÐ'.V 
2/-02/20nlploloioailofoiojðice.. 
T1/0040/el0 /oloWoedolsli(o.- 


AIelaÑ(olfaiolsleloNaio 


©421-00ieN® suy 





Bài Thánh Ca Buồn - Tác Giả: Hồng Oanh 


Noel này là đã mây mùa qua 
Chẳng còn nhau tặng quà ngày lễ nữa 
Chẳng còn Anh để em kề vai tựa 
Sánh vai nhau đi giữa chốn giáo đường 


Noel này lẻ bóng giữa chiều sương 

Vẫn phố quen vẫn con đường xe cộ 
Sao mình Em lạc loài đêm cuối Phố 
Mất nhau rồi đau khổ chỉ mình em 


Tin nhắn buồn hiện hai chữ đã xem 


Anh hờ hững vẫn không thèm nhắn lai 





D4. r2 NN sa. 


https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html g/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @ Thơ Ngắn 


Riêng mình anh buôn lẻ bóng đơn côi Nhà Thơ Việt Nam 
Bởi em đã vội quên lời hẹn ước 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Noel này đâu có như năm trước 
Chỉ riêng anh đơn lẻ bước lặng thầm Thơ Buôn Tình Yêu 
Trong giáo đường mình anh đứng lặng câm - 
h : s Thơ Hay Ngày Lê 
Om đăng cay anh âm thâm cam chịu 
: Thơ Về Hoa 
Tiêng kinh câu chăng thê nào xoa dịu 
Nỗi xót xa cứ bám víu không rời Thơ Về Quê Hương 
Thánh ca ơi! sao buồn bã tả tơi 
Chắc có lẽ chỉ riêng đời anh vậy TH 10R,SDIEBN) 
Phương trời xa em nào đâu có thấy 
Giáng sinh buồn — trong anh cứ đầy thêm 
Bởi vì em đã vội vã lãng quên 
Noel xưa để êm đềm duyên mới 


Giáng sinh này chắc em vui phơi phới 
Bên người ta sánh bước tới giáo đường 
Đâu biết rằng anh buồn bã sầu vương 
Đón noel — giáng sinh buồn — anh chịu. 


Noel Ngày Vắng Anh - Tác Giả: Thanh Xuân 


Noel này mình xa cách đôi nơi 
Chẳng có anh trao gửi lời thương nhớ 
Tay đan xen dìu dắt nhau một thuở 
Góc giáo đường thông rực rỡ sao đêm 


Ấm vòng tay nụ hôn ngọt môi mềm 
Bản nhạc tình du dương đêm tuyết phủ 
Trời lạnh đông yến oanh tìm chốn ngủ 

Chỉ đôi mình trên lối cũ lang thang 


Cả không gian như say giấc mộng vàng 
Đêm tĩnh lặng con tim đang se thắt 
Anh thì thầm rồi mắt môi khép chặt 
Trái tim yêu quặn thắt bởi vì thương 


Noel nay em lẻ bóng bên đường 
Nhìn anh mãi đi về phương trời ấy 
Đêm giá băng có bâng khâng chợt thấy 
Góc giáo đường em đứng đấy lệ rơi 


Lạc bến mơ tình ta lỡ duyên rồi 
Nên em phải đành buông lơi số phận 
Níu kéo nhau lòng thêm nhiều vương vấn 


Kỷ niệm buồn đang ẩn hiện tình thơ. 


HH... 


z> 





htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.htmi 


rI22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


: Nhà Thơ Việt Nam 

Đôi bàn tay buôt rã 
Chẳng hơi âm nào bên Thơ Buồn Cuộc Sống 
Ngỡ tương tâm sẽ bên 


Đâu ngờ đau giữa dạ 


Thơ Buồn Tình Yêu 


_. Thơ Hay Ngày Lễ 
Người ra ởi vội vã 
Chẳng ước hẹn tương lai Thơ Về Hoa 
Để rệu rã bông nhài 


Trong hàng cây trước ngõ Thơ Về Quê Hương 


Đêm giáng sinh òa vỡ Thơ Việt Nam 
Thêm nức nở sầu cay 
Trong giáo đường hôm nay 
Bài ca như chua xót 


Lời thơ đâu còn ngọt 
Lạnh lẽo cả vòng tay 
Cho ủ rũ mặt mày 
Khi nguyện bên tượng Chúa 


Xin đông đừng lạnh nữa 
Đề tê tái hồn em 
Bài ca hết dịu êm 
Khi tình kia đã cạn 


Cây bàng xơ xác tán 
Lặng lẽ khóc mình em 
Sương đã đọng bên rèm 
Cô phòng thêm lẻ bóng... 


Lại Một Mùa Giáng Sinh —- Tác Giả: Lãng Khách 


Lại một mùa giáng sinh 
Xem ra vẫn là mình 
Ngồi trong căn phòng vắng 
Nghe nhạc khúc cô đơn. 


“Gió se sắt tâm hồn 
Qua từng khe hở hẹp 
Chạm vào đôi mắt đẹp 

Giọt nước mắt đánh rơi. 


Cô gái hoa mặt trời 
Vì sao buồn hơn thế? 
Như đơn thuần ngọc thể 
Từ đâu những xót xa?” 


Run cười với đêm xa 
x Cả không gian chớm động 


FE . 


Z 





https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 8/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Năm xưa Cung Thánh ta quỳ Nhà Thơ Việt Nam 
Bậu khẽ thâm thì nguyện Chúa đoái thương 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Bing bong chuông đồ giáo đường 
> nhá ` N Xi Thơ Buồn Tình Yêu 
lực rỡ phô phường kẻ lại, người qua 
Đêm muộn duyên gọi tình ta - 
h ễ : CÀ D. Thơ Hay Ngày Lê 
Bâc khẽ la đà chợt nhớ vê all 
Thơ Về Hoa 
Noel này sợ quá dài 
Lạnh buốt mỗi ngày... tim rũ, lòng đau. Thơ Về Quê Hương 
Giá buốt ơïil... hãy qua mau 


Để mãi chân sầu mỏi bước lang thang Thơ Việt Nam 


Đêm Giáng Sinh Buôn - Tác Giả: Ngọc Thương 


Đêm Đông lạnh lẽo ánh trăng treo 
Mình ta lê bước bên xóm nghèo 
Không biết giờ này em ngủ thức 

Đón Chúa giáng trần gió ngàn reo 


Đêm Đông buồn quá ánh trăng ơi 
Lòng ta xao xuyến nhớ thương người 
Người em xóm đạo năm xưa ấy 
Bên Chúa nguyện thề không đổi thay 


Đêm Giáng sinh buồn gió heo may 
Phố núi đồi thông sương giăng đầy 
Mình ta lặng lẽ nghe chuông đỗ 
Đêm thánh vô cùng Chúa xuống đây 


Đêm Noel Buôn —- Tác Giả: Trương Quách 


Ta sẽ chẳng là gì của nhau 
Nên ta đừng gọi tên nhau nữa nhé 
Gió đông lạnh cuốn lá vàng qua cửa 
Hãy bước mau qua chốn cũ khi nào 


Đừng ngoảnh lại tìm hình bóng ai nữa nhé 
Người đi rồi chỉ còn lại giấc mơ xưa 
Môi thầm gọi tên nhau khe khẽ 
Ki niệm xưa lặng lẽ cuộn phim buồn. 


Hãy cầu chúc đời vẹn câu ước nguyện 
Chúa hình hài ta lại đón Giáng sinh 
Noel đến trên giáo đường ai thỉnh nguyện 
Chúa an bài xoa dịu trái tim đau. 


Noel Buôn — Tác Giả: Lệ Hoa 


Noel buồn trong cái lạnh mùa đông 


GTErWecde/2vioaeltttos24isgzacasgrliftzs(lsgee:ciicosszsgeiliriirto@iifSi4iaoitzrSAGiigbzsgcufisrogrsgaserEagzs 


(50.000 


z> 





https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 9/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 





Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Chôn quê xưa.. biêt bao giờ trở lại Nhà Thơ Việt Nam 
Nức nở lòng em chôn chặt niêm riêng 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Giáng sinh rồi mùa lễ hội thiêng liêng 
Đêm thánh thiện gợi nỗi niềm thương mến Thơ Buôn Tình Yêu 
Xa xứ buồn không thể nào đong đếm _ 
" x = - Thơ Hay Ngày Lê 
Đợi tin người đem nỗi nhớ ra phơi 
Thơ Về Hoa 
Giáng sinh vê bông tuyết trăng rơi rơi 
Đêm hội thánh sao trời thêm lắp lánh Thơ Về Quê Hương 
Bên giáo đường người người và kinh thánh 
Riêng mình em đơn lẻ giáng sinh về... NHÀ s05 DEN) 


Mùa Giáng Sinh — Tác Giả: Dung Đặng 


Hôm nay bắt đầu gió lạnh 
Em chợt buồn nhớ về anh tha thiết 
Anh ở nơi đâu có biết 
Ở nơi này em thương tiếc đợi chờ 


Giáng sinh năm ấy hoen mờ 
Nơi anh sẵn có vợ hờ còn đâu 
Tình em như thể mưa ngâu 
Yêu chi cho khổ buôn rầu anh ơi 


Một thời hạnh phúc có đôi 
Giáng Sinh gần đến mồ côi một mình 
Tình ta khép kín không tin 
Thà đành đáp mộ cuộc tình từ đây 


Noel Không Anh — Tác Giả: Lê Lan 


Nghe chuông chiều vang vọng chớm hoàng hôn 
Vành tim mở dập dồn bừng trỗi nhớ 
Đông mấy độ quay về trong trăn trở 

Đề hẹn hò dang dở lại chờ trông 


Noen nay lạnh giá thắm vào lòng 
Căn phòng nhỏ luôn hoài mong chàng tới 
Vòng tay ấm khỏa buồn dâng vời vợi 
Mang tơ hồng dệt thắm lối cùng qua 


Đêm giáng sinh môi khát được giao hòa 
Quyện hơi thở mặn mà trao hạnh phúc 
Đốt vườn ái cho tình si cháy rực 
Trọn kiếp này ta một mực thủy chung 


50.000 


| 
[; 3T 





https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 10/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 
Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus @# Thơ Ngắn 
Nhà Thơ Việt Nam 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Thơ Buôn Tình Yêu 
Thơ Hay Ngày Lễ 
Thơ Về Hoa 


Thơ Về Quê Hương 


Noel Buôn Nhớ Anh - Tác Giả: Lệ Hoa 


` ¬-- Thơ Việt Nam 
Noel đêm nay nhớ mênh mang 


Quạnh vắng hồn em giọt lệ tràn 
Gió thổi mây ngàn giăng ốc đảo 
Lạnh lùng tuyết phủ bủa không gian 


Thồn thức hồn hoang cơn gió chạnh 
Mơ hoài ái diệu thiếp ngỡ ngàng 
Trĩu nặng sầu vương lên ánh mắt 
Ngõ đời thầm lặng khóc tình lang 


Giáng Sinh Buôn — Tác Giả: Phiêu Du 


Lại giáng sinh buồn giữa nẻo xa 
Ngồi trên vọng gác dõi quê nhà 
Thương chiều trở tiết rầu thân mẹ 
Giận buổi thay mùa nẫu dáng cha 


Khẩn nguyện hồng ân tràn cõi thế 
Cầu mong nhuận phúc trãi thiên hà 
Xuân này mãn phép vui đoàn tụ 
Sẽ đón dâu về thỏa hạnh gia 


Noel Buôn — Tác Giả: Tuân Kiệt 


Đã bao lần, những kỷ niệm làm tôi 
Quạnh thắt nhịp, tim khi ngồi nhớ đến 
Người con gái, mang lời yêu ước nguyện 
Bỏ lên thuyền, mặc sóng biển vô thường 


Cuốn ra ngoài, trốn hoang hải muôn phương 
Đề bến lỡ, không má hường giọng nói 
Bờ vắng lặng, mi buồn vương mắt mỏi 


Vọng trong màn, đêm tiếng gọi thê lương 


Tháng năm chờ, đợi ở dưới con đường 
Lệ mặn đắng, ôm sầu thương nghịch lối 
Ngày em bước... đi... vàng dương cũng vội 


Cuộn theo làn, giá lạnh thổi về đâu 


—m 


“8 J 
J# 3 


z> 





https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 11/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus @# Thơ Ngắn 


Kỷ niệm xưa vẫn còn trong nhịp thở Nhà Thơ Việt Nam 
Bao năm rôi mà ngỡ mới ngày qua 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Noel về đường phố ngợp trời hoa 
Mà sao anh chẳng hoà cùng thánh lễ Thơ Buôn Tình Yêu 
Chắc có lẽ thiếu một người san sẻ _ 
|: ề Thơ Hay Ngày Lê 
Góc phô buôn cô lẻ một mình anh 
Thơ Về Hoa 
Ơ trên cao ngôi Đức Chúa an lành 
Người có thấu cõi lòng anh tan nát Thơ Về Quê Hương 
Bao ngày tháng sống âm thầm tẻ nhạt 
Mong em về cùng hát khúc tình ca THỜ 0i DIỀN! 
Tiếng kinh cầu vọng lại phía trời xa 
Như em hát Thánh ca ngày xưa đây 
Lời ca ấy bao năm rồi vẫn vậy 
Mà người xưa nay khuất nẻo mây ngàn 


Anh nguyện cầu em nơi ấy bình an 
Cuộc sống mãi được an lành hạnh phúc 
Còn riêng anh giữa dòng đời cơ cực 
Anh bằng lòng chấp nhận những sầu đau 


Ngồi nơi đây ôm quá khứ nát nhàu 
Trái tim đập cồn cào bao hồi ức 
Dù đã xa nhưng vẫn như là thực 

Vẫn mơ về ký ức một vòng tay 


Ta bên nhau dù xa cách bao ngày 


Noel sẽ ấm bàn tay lạnh giá 


Giáng Sinh Buôn — Tác Giả: Ngọc Oanh 


Noel ruột nẫu chẳng câu mời 
Tửu quán hay là dạo phố chơi 
Gấu thiếu nên buồn chua chát dạ 
Tình không bởi vậy đắng cay lời 
Hờn duyên bọt nước tâm sầu nhận 
Trách phận bèo mây kiếp tủi vời 
Nguyệt lão hôm rày đâu vắng nhỉ 
Chuông ngân thánh lễ vọng vang rồi 


Noel Không Anh - Tác Giả: Trần Tô Ngọc 


Ngày đó có Anh và có Em 
Noel trời lạnh giáo đường đêm 
Đôi ta cầu nguyện dâng lên Chúa 
Chuyện của chúng mình đẹp mối duyên! 


Thánh thót chuông ngân những tiếng dài 


(50.000 


KidsPlaza Í ~“ ⁄ 


htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 





12/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 
Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Vòng tay âu yếm ôm vai nhỏ Nhà Thơ Việt Nam 
Đôi mắt Anh nhìn sưởi âm tim! 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Rồi mùa Giáng sinh lại đến mau 
Em tìm nào thấy dáng Anh đâu? 
Giáo đường xưa vẫn thầm lặng đứng 
Đâu biết rằng Em nặng nỗi sầu! 


Thơ Buôn Tình Yêu 
Thơ Hay Ngày Lễ 


: Thơ Về Hoa 
Anh đã ra đi chăng vân vương? 
Bỏ quên lời hứa buồi quân trường 
“Sẽ đưa Em lại con đường củ 
Mộng thắm duyên tình ơn Chúa thương!” 


Thơ Về Quê Hương 


Thơ Việt Nam 


“Lạy Chúa lòng lành, Chúa kính yêu! 
Hồn con băng giá bởi cô liêu 
Chúa ơi! Đừng phủ vành khăn trắng 
Lên mái đầu xanh đang tuổi yêu!” 


Giáng Sinh Buôn — Tác Giả: Ngọc Oanh 


Phố nhỏ hoàng hôn cũ cuộn rèm 
Vành trăng lả lướt rọi nơi thềm 
Mơ huyền gió ủ yêu kiều lạnh 
Ảo diệu sương chùm nhẹ nhõm êm 
Bản thánh ca buồn sao quện mãi 
Bài thơ viết dở vẫn nhòa thêm 
Dòng người rạng rỡ say nồng ấm 
Chỉ một mình ta ngã với đêm 


Ngã với đêm chờ mỏi đợi đông 
Ơi chàng nẻo thẹn mới gì không 
Choàng duyên nhạt nhẽo quên ngày nhớ 
Phủ nợ cơ cầu ghét tháng mong 
Kẻ phụ tình chung vì ảo hão 
Người thay gá nghĩa bởi mơ cuồng 
Phù du cõi tạm bơ phờ vội 
Nhạt nhẽo bờ yêu rủ bóng hồng 


Rủ bóng Hồng xanh xõa sắc hương 
Đài Sen rực rỡ nở môi hường 

Giò Lan đậm tím lòng đem ngưỡng 

Giỏ Cúc tươi vàng chữ gợi thương 
Tỏa nắng Đào phai khoe nhụy lưỡng 
Vờn mây Huệ trắng đợi ngồng nương 
Vườn trong đỏ thắm Phăng còn vướng 

Đổi áo Phù Dung ngỡ mộng trường 


Noel Buôn — Tác Giả: Lương Bá 


Đông lạnh lẽo ru hồn tê tái 


(50.000 


KidsPlaza Í ~“ ⁄ 


htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 





13/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền €2TìinhYêu  ®®Danh Ngôn 


Cầu xin Đức Chúa thương tình 
Ban cho ân đức, chúng mình chung đôi 


Khao khát chỉ vậy thôi, mãn nguyện 
Được bên nhau nguyên vẹn trọn đời 
Dù cho vật đổi sao dời 
Nguyện thê trước Chúa, sánh đôi cuối đường 


Nhưng lòng dạ nào gương soi tỏ 
Đề lời thề theo gió bay đi 
Sao người lỡ ngoảnh mặt đi 
Đề em ôm khúc sâu bi ngậm ngùi 


Chuông đã đỗ từng hồi day dứt 
Thánh ca ngân, ruột đứt dạ đau 
Nuốt vào miệng đắng tim đau 


Giáng sinh về, lỡ nát nhàu tim côi 


Ie -Malo\lloNeela.o//04/Ve/sV© 
(@21eisfeferolaal: o(2/oisfefolfiloNsfero\V  - 0o) 
@(olaleReoV.U00 o--UN‹( 2... o) 
GI0o0 (elflss o7 200elvo(22 (0202 .. 2 sao 


l2 0® s0 
v7 


Mùa Giáng Sinh Buôn - Tác Giả: Trần Như Thủy 





Giáng sinh này những tưởng sẽ có anh 
Tay đan tay Đêm Vô Cùng bót lạnh 
Đón Hài Đồng trời đầy sao lấp lánh 
Giáo đường vui vang vọng tiếng chuông ngân 


Những nhớ mong hờn dỗi bỏ sau lưng 
Ta cùng nhau nối cung đường tình ái 
Ta cùng về thời xa xưa vụng dại 
Dấu thời gian nhuộm mái tóc úa màu 


KidsPlaza. 


htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 





8 Thơ Ngắn 

Nhà Thơ Việt Nam 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Thơ Buôn Tình Yêu 
Thơ Hay Ngày Lễ 
Thơ Về Hoa 

Thơ Về Quê Hương 


Thơ Việt Nam 


14/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 
Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


' Nhà Thơ Việt Nam 
Giáng Sinh Buôn — Tác Giả: Minh Thiện 
Thơ Buôn Cuộc Sống 
Đêm về giá lạnh giáng sinh buôn 
Thiếu vắng người xưa giọt lệ tuôn Thơ Buồn Tình Yêu 
Ngọn nến lung linh màu kí ức 


Mơ màng chợt thấy dáng người thương... Thơ Hay Ngày Lễ 


Thắm thoát năm mùa giáng sinh trôi k0 
Đơn côi lẻ bóng cũng quen rồi Thơ Về Quê Hương 
Ngoài kia phô xá đèn lâp lánh 

Những cặp tình nhân siết chặt môi... Thơ Việt Nam 


Nguyện ước mùa sau sẽ thấy nhau 
Tìm về kí ức đã phai màu 
Hai ta sẽ vẽ tô thêm sắc 

Đề những yêu thương sặc sỡ màu... 


Giáng Sinh Buôn Vắng Anh - Tác Giả: Ngọc Bùi 


Phố ngập tràn hoa đăng rực rỡ 
Một mình em lạc bước bơ vơ 
Hỏi ai sao nỡ hững hờ 
Đề em đêm đợi ngày chờ anh ơi 


Sương xuống lạnh đêm buồn vời vợi 
Nhớ không anh đêm thánh chúa trời 
Ngôi Hai ngài xuống với đời 
Mang theo ánh sáng rạng ngời niềm tin 


Noel ấy tình mình vùa chín 
Nơi giáo đường chứng giám lòng tin 
Quỳ bên chân Chúa cầu xin 
An vui hạnh phúc giữ gìn tin yêu 


Lời kinh thánh thiết tha huyền diệu 
Tương tư buồn cập bến cô liêu 
Đường về chân bước liêu siêu 

Hồn mơ mộng tưởng trăm chiều nhớ anh 


Nửa đêm tan lễ đường khuya lạnh 
Mảnh trăng gầy chiếc bóng mong manh 
Giáng sinh buồn vắng không anh 
Cầu xin ơn Chúa lòng lành xót thương 


Giáng Sinh Một Mình — Tác Giả: Nguyễn Phú Điện 


Đón Giáng Sinh khắp trần gian nô nức 
Cờ hoa giăng, rực rỡ ánh đèn màu 
Người dập dìu vui sánh bước bên nhau 


(50.000 


KidsPlaza Í ~“ ⁄ 


https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 15/22 





07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 
Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Nhà Thơ Việt Nam 
Nép vào anh thẹn thùng em nói khẽ: 
“Yêu anh nhiều, yêu mãi chỉ riêng anh” Thơ Buồn Cuộc Sống 
Chắp tay xin Đắng toàn năng lòng lành 


Cho đôi trẻ ngày mai tròn nguyện ước Thơ Buôn Tình Yêu 


Thơ Hay Ngày Lễ 
Cung đường đời hai ta cùng sóng bước 
Vai kề vai và ý hợp tâm giao Thơ Về Hoa 
Muôn vạn sao lấp lánh trên trời cao 

Nhấp nháy cười hoà chung niềm hạnh phúc Thơ Về Quê Hương 

Dòng đời trôi bao thác nghềnh, uốn khúc SG, Vận DUỦh 

Bão giông lên chia hai ngả đôi ta 

Thuyền tròng trành trong bão táp phong ba 


Con sóng dữ xô anh xa em mãi... 


Sinh nhật Chúa sao nghe lòng tê tái 
Giữa biển người sao vẫn thấy lẻ loi 
Tan Thánh lễ lê chân bước rã rời 
Trong giá lạnh nghe nỗi buồn gặm nhắm 


Hai Mùa Noel — Tác Giả: Tống Thu Ngân 


Noel năm nào mình bên nhau 
Gió lạnh căm căm với mưa rào 
Tuyết rơi trắng xóa... rơi trắng xóa 
Đêm đến giáo đường ta hôn nhau 


Tình ta có Chúa biết hôm nào 
Chúa ươm mật ngọt... ngọt xiết bao 
Tình ta đẹp tựa lời buồn thánh 
Rơi xuống bên đời những vì sao 


Noel... Noel rất an lành 
Tình ta đâu thể quá mong manh 
Mặn ngọt đời nhau quà của Chúa 
Chúa đã nghe ta — ước chân thành 


Noel... Noel đêm ngọt ngào 
Tình ta lắp lánh những vì sao 
Lòng ta thánh thiện luôn tin Chúa 
Chúa đã cho ta được gặp nhau 


King kong... king kong nhạc chiều rơi 
Đôi ta không dạo bước bên đời 
Noel buôn... Noel lạnh lắm 
Hai ta đôi ngã để chơi vơi 


Hai mùa Noel đã xa rồi 
x Nhớ thương... thương nhớ đứng với ngồi 





“50.000 


KidsPlaza Í ~“ ⁄ 


https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 16/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


Home ẢnhĐẹp §§HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Em nguyện cầu nơi ấy tuyết đừng rơi. Nhà Thơ Việt Nam 
Noel Buôn — Tác Giả: Song Ngư Thơ Buồn Cuộc Sống 
Noel này vui lắm phải không anh Thơ Buồn Tình Yêu 


Cùng người ấy bên giáo đường sánh bước 
Rực rỡ cờ hoa chuông ngân thánh thót Thơ Hay Ngày Lê 


Lời yêu nồng nàn như mật ngọt bên tai 


Thơ Về Hoa 
Người ấy cùng anh âu yếm tay trong tay Thơ Về Quê Hương 
Cùng cầu nguyện cho ngày mai hạnh phúc 
Lời nguyện cầu có giống như thủa trước Thơ Việt Nam 


Khi chúng mình Cầu nguyện được bên nhau 


Noel này em sẽ chẳng đi đâu 
Kỷ niệm về khiến cho em nhức nhồi 
Chẳng ai vuốt cho em khi bay làng tóc rối 
Chẳng ai ân cần khẽ hỏi lạnh không em 


Em một mình lặng lẽ đón noel 
Tưởng tượng ra anh đang kề bên người ấy 
Lời anh nguyện cầu chắc chúa trời nghe thấy 
Nhưng chúa vô tình đâu thấy trái tim em 


Giáng Sinh Buôn — Tác Giả: Hoàng Quí Phi 


Đêm Noel lạnh lùng chỉ mình em 
Bởi bên anh có người thêm người khác 
Ai hơi đâu thả tâm hồn thất lạc 


Một kẻ khờ đang ướt đẫm hàng mi 


Chỉ mình em đang bận rộn nghĩ suy 
Bởi chịu cảnh kẻ trắng tay tình ái 
Chỉ mình em ngồi thả hồn hoang dại 
Nhớ một người đã rời bến sang ngang 


Em đắm chìm trong bóng tối hoang mang 
Hờn ghen với kẻ đang cùng anh dạo phố 
Du dương trong ánh đèn xanh, đèn đỏ 
Trao cho nhau những mật ngọt làn môi 


Che ánh mắt để đêm tối dập vùi 
Những hình ảnh đang chập chờn trước mặt 
Nhưng hình như nó càng thêm trong vắt 
Khiến con tim em nhức nhối đớn đau 


Xung quanh em bóng tối đã chìm sâu 
Đồng hồ không chịu bước lên phía trước 
Đề em thấy thời gian như trôi ngược 
Được bên anh tung tăng đến giáo đường 


(50.000 


KidsPlaza Í ~“ ⁄ 


https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 17/22 





07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 





Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 


Giáng sinh này không thê năm tay anh 
`... : s £ Nhà Thơ Việt N 
Đên giáo đường hay dạo quanh hè phô nh ngập 
Bên) đông g5 một mình em lặng lẽ Thơ Buồn Cuộc Sống 
Thây thật buôn tim bé nhỏ đơn côi 
Thơ Buồn Tình Yêu 
Anh đi rồi... tiếng chuông chiều hoài vọng 
Em bơ vơ... hàng thông đứng thẫn thờ Thơ Hay Ngày Lê 
Ngang đời nhau... mà vết hẳn... sâu quá : 
s ` : `... Thơ Về Hoa 
Chăng bao giờ quên được... phải không anh 


¬ Thơ Về Quê Hương 
Sao trên trời vân lâp lánh không thôi 
Vẫn bồi hồi hình bóng anh còn đầy Thơ Việt Nam 
Xa thật rồi... mình chẳng còn chung lối 
Giáng sinh buồn... khi chỉ có riêng em 


Giáng Sinh Buôn — Tác Giả: Lê Vinh 


Góc giáo đường quạnh quế chỉ riêng tôi 
Ai đề tim tôi bồi hồi lâu thế 
Vẫn biết được cuộc đời là dâu bể 
Sao lời yêu vẫn không thể chối từ 


Tháng ngày qua ta sống với suy tư 
Có đôi lúc mỏi nhừ vì chờ đợi 
Con tim yêu, có làm gì nên tội 


Sao thời gian lại cứ vội phũ phàng 


Tình yêu nào không lắm cảnh trái ngang 
Bao được mắt, lỡ làng trong tình ái 
Ai học hết giữa dòng đời khôn dại 
Lỡ duyên nhau chỉ tại... bị thôi mà 


Đã yêu rồi đâu ai muốn rời xa 
Quỳ dưới chúa, xin món quà hạnh phúc 
Ta mơ ảo hay tìm điều chẳng thực 


Giờ quỳ đây vẫn một mực van xin 


Giáng Sinh Một Mình — Tác Giả: Vinh 


Đón Giáng sinh trời se se lạnh 
Mà sao lòng anh lại lạnh buốt 
Cái lạnh buốt lòng của mùa đông 
Em nơi đâu mà chừng xa quá 


Chuông Giáo đường đêm Noel ngân 
Nơi hang đá anh cúi đầu lặng lẽ 
Chúa Giáng sinh đem bình yên đến 
Sao trong anh chẳng chút yên bình 


Chuông Giáo đường ngân vang ấm áp 


RilkSsegii:522s0n82sgz+zgaezzilsg SxogilLssweseSsEagesleSczsezesnediLose ae: 


(50.000 


KidsPlaza Í ~“ ⁄ 


https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 18/22 





07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


Home ẢnhĐẹp 8§#§HìnhNền 2TìnhYêu  ®? Danh Ngôn 


Em an lành ở xa có biết 
Vòng tay nào ủ ấm lòng anh... 


Giáng Sinh Một Mình — Tác Giả: Ngô Vịnh 


Đón Giáng sinh trời se se lạnh 
Mà sao lòng anh lại lạnh buốt 
Cái lạnh buốt lòng của mùa đông 
Em nơi đâu mà chừng xa quá 


Chuông Giáo đường đêm Noel ngân 
Nơi hang đá anh cúi đầu lặng lẽ 
Chúa Giáng sinh đem bình yên đến 
Sao trong anh chẳng chút yên bình 


Chuông Giáo đường ngân vang ấm áp 
Mà tin em chờ hoài chẳng thấy 
Khuya buôn lạnh chân đơn thầm bước 
Giá băng nào phủ kín tim anh 


Mùa Noel vắng em năm này 
Tim thốn thức hòa tiếng chuông vang 
Em an lành ở xa có biết 
Vòng tay nào ủ ấm lòng anh... 


Noel Nhớ Bạn —- Tác Giả: Nguyễn Thư 


Noel về em nhớ bạn phương xa 
Hoàng hôn phủ thêm nhạt nhoà mắt biếc 
Mộng mơ dõi nơi khoảng trời cách biệt 
Gửi về ai... những tha thiết nồng nàn 


Noel về tình em dệt chứa chan 
Tim hồng nhỏ ngập tràn bao nỗi nhớ 
Em chỉ ước cho tròn câu duyên nợ 
Mong trời thương nên đừng lỡ chia lìa 


e« Thơ chế noel hài hước 

e« Thơ lục bát về mùa đông 

e« Thơ về gió mùa đông Bắc 

e« Thơ tình mùa đông buồn 

e« Câu hói về mùa đông buồn 

e« Ảnh chế Noel cô đơn hài hước 


Vừa rồi là những bài thơ tình đêm noel buồn được sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc. Hi vọng, các bạn sẽ 


tìm được một phần cảm xúc, tâm trang bên trong từng câu thơ mộc mạc đó. Hàng ngày vẫn có những 
bài thơ tình yêu, cuộc sống được sưu tầm và đăng tải, hãy thường xuyên ghé tham để xem những bài 


thơ mới nhất nhé, chúc các bạn có những phút giây thư giãn bên những vần thơ. 


& (50.000 


D4.) y2 Nụ, : 


htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.htmi 





8 Thơ Ngắn 

Nhà Thơ Việt Nam 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Thơ Buôn Tình Yêu 
Thơ Hay Ngày Lễ 
Thơ Về Hoa 

Thơ Về Quê Hương 


Thơ Việt Nam 


19/22 


07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 

Home ẢnhĐẹp §#HìnhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 
Nhà Thơ Việt Nam 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Thơ Buôn Tình Yêu 
Thơ Hay Ngày Lễ 
Bài Viết Liên Quan: háit2c 


l : Thơ Về Quê Hương 
se Thơ Khóc Tình Yêu, Bài Thơ Tình Yêu Buồn Muôn Khóc Cô Đơn & Tâm Trạng 


1mm... '. . . Thơ Việt Nam 
e« Thơ Tình Con Gái - Chùm Thơ Tình Về Nỗi Niềm Người Con Gái Cô Đơn 


¬ 
= 
Q 
tì 
c= 
O» 
2 
€) 
©› 
lơ, 
Q 
tì 
€@ 
=— 
c-: 
= 
¬ 
= 
Q 
ti 
- 
©» 
5 
= 
= 
= 
2 
— 
C) 
©› 
lơ, 
Q 
2 
- 
®› 
= 
=. 
& 
¬ 
A› 
= 
¬ 
¬ 
`) 
mì 
(O 


Thơ Về Cô Gái Tháng 12, Nhớ Một Người Mà Tôi Từng Yêu Nhất 


Chia Sẻ Bạn Bè Cùng Đọc: 


@ w tt mm 09 





80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Thơ Chế Noel FA, Chùm Thơ Noel Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Về 
Buồn, Cô Đơn & Lạnh Lão Chế FA Không Có Gấu Hài Hước &. Tháng Mười Hai Trời Se Lạnh 
Bựa 


#@ Chuyên Mục: Thơ Ngắn 


tề Thẻ: Cô Đơn/ Thơ Buồn Tình Yêu 


KidsPlaza. 


https://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 20/22 





07:56, 16/12/2021 Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 
Home ẢnhĐẹp §§HìnhhNền Ấ2TìinhYêu ®#DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 

Nhà Thơ Việt Nam 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Thơ Buôn Tình Yêu 
Thơ Hay Ngày Lễ 
Thơ Về Hoa 

Thơ Về Quê Hương 


Thơ Việt Nam 





About Nguyễn Văn Hiệp 


Đây là Blog chia sẻ miễn phí. Bạn được toàn quyền trích dẫn và sử dụng lại nhưng không 
được chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung bài viết. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa bằng 


cách dẫn nguồn để tôn trọng tác giả. Chúc các bạn vui vẻ! Facebook - Twitter 


Đề Lại Một Bình Luận 


Email của bạn sẽ không được hiễn thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Bình luận 


CA... 


KidsPlaza Í ~“ ⁄ 


htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 





21/22 


07:56, 16/12/2021 


Home Ảnh Đẹp 


_——Hl 


Bài Viết Xem Nhiều Nhất 


1. STT Tháng 12, Status Xin Chào & Viết Về Tháng 12 
Mùa Đông Rét Mướt 


2. Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Ngắn Về Tháng Mười 
Hai Trời Se Lạnh 


3. Tản Mạn Tháng 12! Tháng Của Những Kẻ Tự Tình Với 
Cơn Lạnh Ngoài Kia 


4. Cô Đơn Là Gì Nhỉ? Sao Hôm Nay Mệt Mỏi Quá 


5. Ai Bảo Anh Yêu 1 Cô Gái Từng Tổn Thương... Như 
Em 


Thơ Noel Buôn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & Cô Đơn 


ggHìnhNền 2TìinhYêu ®®DanhNgôn  (Z Status 


Bài Viết Mới Nhất 


45+ Ảnh Chế Noel FA, Hình Ảnh Chế Giáng Sinh Không Nguyễn Văn Hi( 
Có Gấu Tháng Mười Hai 14, 2021 
Liệu trong Bảy ( 
Hình Ảnh Cỏ 4 Lá Cute: May Mắn, Niềm Tin, Hy Vọng & 
Tình Yêu Tháng Mười Hai 13, 2021 Nguyễn Văn Hi( 
Nước Mặt Rơi ( 
Thơ Chế Noel FA, Chùm Thơ Noel Chế FA Không Có 
Gấu Hài Hước & Bựa Tháng Mười Hai 13, 2021 


Thơ Noel Buồn, 45+ Chùm Thơ Tình Giáng Sinh Buồn & 
Cô Đơn Tháng Mười Hai 11, 2021 


Là những người bạn mà tôi cho là "thân 


8 Thơ Ngắn 

Nhà Thơ Việt Nam 
Thơ Buồn Cuộc Sống 
Thơ Buôn Tình Yêu 
Thơ Hay Ngày Lễ 
Thơ Về Hoa 

Thơ Về Quê Hương 


Thơ Việt Nam 


Bạn Bè Của Tôi 


^ ụ 


Buồn Giọt 


và giúp tôi nhiều 


80+ STT Noel (Giáng Sinh) Một Mình Buồn, Cô Đơn & _ trong cuộc sống, ủng hộ bạn bè tôi nhé: Thơ Tình 


Lạnh Lễo Tháng Mười Hai 10, 2021 


n DMCA. PROTECTED 





< © Copyright 2014 - 2022 Chiều Tà dot Com (TinBanDoc.Com Old) - All Rights Reserved - Creat By Nguyễn Văn Hiệp - Giới Thiệu - Liên Hệ - Bản Quyền > 


KidsPlaza. 





htfps://chieuta.com/tho-noel-buon-chum-tho-tinh-noel-buon-co-don-ret-dem-giang-sinh.html 


22/22 


